ƯỚC NGUYỆỆN ĐẢU XUÂN 
HT. Thích Thanh Từ 


Bạn và tôi, chúng ta đã mơ ước những gì cho một năm sắp đến? Chắc bạn bảo 
rằng sẽ không hề có mẫu số chung vì mong ước của bạn không phải là ước nguyện 
của tôi. Đành rằng là thế, bởi bạn đang mơ ước một năm mới thật bình yên, đầy phân 
khởi về sự nghiệp, một năm mới với sức khỏe tràn đầy sẽ là khởi điểm cho một 
chuyên viễn hành ngập tràn phúc lạc an nhiên. Thế thì bạn ơi! Ước nguyện của bạn 
chắc chăn cũng là niềm mong mỏi chung của nhiều người, vì hạnh phúc, bình yên là 
điều mà ngàn đời nay loài người luôn mong đợi. Như vậy, có gì khác biệt trong lời 
ước nguyện của bạn và của mỗi con người khi họ thành khân nguyện cầu? 


Tôi biết rằng, bạn đã đôi lần dạo phố vào những ngày cuối năm cũ. Chỉ cần ghé 
một thoáng nhìn bạn sẽ thấy được rằng có những đứa trẻ mồ côi đang lang thang bên 
phố vắng và hầu như trong tâm chúng luôn ước nguyện một mái âm đây ắp tình 
người. Có những bác xe ôm, những chị, chàng buôn bán nhỏ, dường như trong suy 
nghĩ của họ là cỗ găng dành dụm một chút tiền lời dù chỉ đủ để trang trải mấy ngày 
Xuân. Cũng là ước mơ, nhưng mong ước của anh công nhân sẽ khác xa người giám 
đốc; cũng là lời ước nguyện, nhưng mong mỏi của những người yêu chuộng hòa bình 
sẽ khác hắn với những con người chỉ ưa thích xung đột, chiến tranh. Từ đây bạn tất sẽ 
hình dung được mơ ước của con người phong phú và phức tạp đến dường nào và đâu 
sẽ là điểm chung nhất cho một mơ ước thanh cao chắp cánh? 


Bạn sẽ cùng suy nghĩ như tôi chăng, khi cho rằng khởi nguồn. của mọi mơ ước 
phát xuất từ mảnh đất hiện thực đây sinh động. Nơi ây, mọi sinh thể phải đương đầu 
với hiện thực luôn vận động, khắc nghiệt, đổi thay và nhu cầu về đời sông vật chất 
cũng bức thiết như những cảm thụ về phương diện tinh thần. Thử hỏi, đi suốt cả một 
cuộc đời có mấy ai hoàn toàn thỏa nguyện, bởi vật chất chỉ là những ảo ảnh phù vân; 
có mấy ai ôm trọn lạc thú tinh thần, vì tinh thần là một điều gì đó dường như khó có 
thê chủ động năm bắt. Chính vì vậy, khi mỗi người càng dâng trào khát vọng thì họ 
càng dệt nên những mộng ước đẹp đẽ cho đời. 


Dẫu biết rằng, con đường từ ước mơ trở về hiện thực không phải bằng phẳng, 
trơn tru mà lắm khi đầy chông gai, đá sỏi. Con đường đó sẽ ngăn cản những bàn chân 
tiền lên trong gượng gập, nhưng sẽ nâng đỡ những bước chân đầy nỗ lực âm thầm. 
Điều cần yếu là người đương cuộc phải thường tưới tâm, vun bồi cho ước nguyện của 
mình bằng những nỗ lực khả dĩ. Bạn có biết rằng, những phát kiến vạch thời đại mà 
bao bậc vĩ nhân cống hiến cho đời, thường khởi đầu bằng những ước nguyện rất đỗi 
bình thường cũng như bạn và tôi. Thế nhưng, sao ở những bậc vĩ nhân thì nguyện ước 
trở thành hiện thực còn với chúng ta thì chỉ là một tiếng đồng vọng giữa hư không? 


Có lẽ, điều khác biệt giữa nguyện ước của một bậc vĩ nhân và mong mỏi của 
chúng ta chính là khả năng duy trì thường xuyên những ước nguyện trong tâm tưởng, 
trong tư duy, hành động. Điều này, chắc bạn dễ dàng nhận thấy trong cuộc sống 
thường nhật của mình. Thấy người ốm đau, ta thường ước mơ thành lương y để chữa 
trị; thấy kẻ lạc lối trên đường đời, ta thường mơ ước trở thành một bậc đạo sư; thấy kẻ 
khốn khó tang thương, ta thường mong mình sẽ là tỉ phú, mạnh dạn ban phát cho cuộc 
đời bằng những tặng phâm của riêng ta. Trong vô vàn những mơ ước riêng tư đó, bạn 


có bao giờ kiêm nghiệm lại khoảng thời gian mà ước mơ đó lưu trú trong tâm khảm 
của riêng mình? 


Cho nên, vấn đề nuôi dưỡng ước mơ là tiền đề cho mọi thành tựu. Đối với 
những mơ ước làm giảm thiểu nỗi đau khổ của người đời, ta phải thường vun bón 
bằng con tim rung cảm, ngập tràn chất liệu từ bi; với những ước mơ nhằm vươn lên 
những nắc thang xã hội, ta phải thường nuôi dưỡng bằng những nỗ lực phụ thuộc vào 
tiêu chí mà bạn đã khởi sinh; với những ước mơ nhằm đưa ta và người đồng về sự an 
lạc tĩnh lặng, bạn phải thường bồi bổ cho chúng băng sự tích tập từng phút giây định 
tĩnh trong ta. Tùy theo mỗi ước mơ, ta cần có một cách thức vun bôi thỏa đáng. Lẽ dĩ 
nhiên, ta chỉ nên vun bồi cho những ước mơ thuần thiện, còn những mong mỏi gây 
nghiệp dĩ cho đời thì ta phải nhanh chóng triệt tiêu! 


Có thê nói, trong những dịp lễ tiết trọng đại, trong một khúc quanh nào đó của 
cuộc đời, trong một thoáng nhìn, một con tim rung cảm trước tha nhân, ở mỗi chúng 
ta đều dễ dàng phát khởi những ước mơ riêng có. Vậy thì, trước một mùa Xuân đang 
bắt đầu hé nụ, bạn và tôi, sẽ ước nguyện những gì? Phải chăng là một đời sống hòa 
bình, an lạc, một tâm tưởng luôn khát khao chia sẻ với bao nỗi khốn khó của tha nhân, 
một đất nước cuộn mình vươn lên theo đà tiến triển của thời đại, một thế giới hoàn 
toàn vắng bóng hận thù và sẽ cùng siết chặt vòng tay... Những ước nguyện đó, phải 
chăng sẽ là điểm tương đồng trong ước nguyện của bạn và tôi? 


Trích dẫn: BÁO XUÂN GIÁC NGỘ QUÝ MÙI 2003 


